


Toi va Kim Dung 

Tiền Giang 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tôi và Kim Dung 


Tiền Giang 


Tôi và Kim Dung 


(Tản văn) 





Ngày ấy,tôi rất mê đọc sách.Vì không được ai định hướng 
nên gặp sách gì tôi đọc sách đó.Từ truuyện Tàu đến tiểu 
thuyết diễm tình,từ dã sử võ hiệp cho đến các truyện ma 
quái,gần như tôi không bỏ qua một thứ nào!Sách mua thì 
ít,sách thuê thì nhiều.Những đồng tiền ít ói của ba mẹ cho 
để ra thành phố học tôi đem ném hết vào các quay cho thuê 
sách.Thế nhưng sự thiếu thốn về vật chất không làm cho tôi 
từ bỏ niềm đam mê đó,trái lại,mỗi ngày tôi lại nghiện nặng 
hơn.Ban đầu là một học sinh giỏi của trường Kỹ Thuật Quy 
Nhơn(tôi thi đậu thứ hạng cao được nhận học bỗng) tôi 
chuyển dần sang dạng đội sổ.Mà không sa sút sao được khi 


ngay trong giờ học, tôi vẫn lén mở sách để dưới gầm bàn để 
đọc, trong khi thầy giáo đang giảng bài.Trong đầu tôi chứa 
đầy các nhân vật nhưng các công thức toán học và những 
kiến thức khác cần thiết cho một học sinh trung học thì lại 
bay đi đâu mất.Còn chăng là môn văn với kiểu viết của 
người lớn vì bắt chước theo sách ,cộng với môn lịch sử, vì 
tôi vốn dĩ rất mê các nhân vật và những diễn biến.Cuối cùng 
thì trong các thứ bùa mê thuốc lú đó,truyện kiếm hiệp đã trở 
thành nỗi ám ảnh sâu sắc đối vói tôi mãi cho đến sau 
này.Trong hàng chục tác giả viết về những chuyện không có 
thật trong cuộc sống ấy,Kim Dung nổi lên như một cây đại 
thụ.Nên tuy tuổi đời còn bé xíu, tôi vẫn có thể cảm nhận ông 
viết hay hơn những người khác,mặc dù không thể phân tích 
là hay ở chỗ nào. 


Nói thì không ai tin,nhưng đầu óc non nớt của tôi 
ngày ấy có cách đọc sách và vận dụng thật kỳ quái.Học lịch 
sử,tôi mê mẩn câu chuyện Lý Thường Kiệt đem binh đánh 
Tống nhưng khi đọc Ngũ Hổ Bình Nam(1) tôi lại hết sức lo 
lắng cho ông ta.Nếu nhỡ quân Đại Việt đụng phải Địch 
Thanh(2) thì sao?Ai cũng biết họ Địch có “Nhân diện 
thú”,mỗi khi che lên mặt thì kẻ địch hộc máu mà chết.Trong 
các tướng của ta từ Tôn Dan đến Vi Thủ An hay Hoàng Kim 
Mãn không thấy nói có ai biết phép thuật.Đọc Anh hùng xạ 
điêu và Thần điêu đại hiệp của Kim Dung tôi lại càng lo 
thêm.Nhà Tống tuy thất bại trước quân Nguyên,lui về giữ 
thành Tương Dương, nhưng trong đám tàn quân đó lại day 
dẫy những cao thủ đầy thân tuyệt kỹ có thể giết người trong 


chớp mắt.Một Hoàng Dược Sư với “Đàn chỉ thần công”,một 
Quách Tinh tinh thông “Giáng long thập bát chưởng lại 
thêm cô vợ Hoàng Dung đầy mưu mẹo chưa kể Dương Quá 
chỉ bằng một cú ném đá có thể giết chết vua Mông.Nếu bọn 
họ quay mặt về Nam đối đầu với quân Lý thì biết làm thế 
nào?Cũng may,lịch sử đã không cho họ gặp mặt nhau.Để bẻ 
gãy ý đồ xâm lược của nhà Tống(thua đâu bắt trâu mà 
gỡ),Lý Thường Kiệt đã tiến quân như vũ bão,nhanh chóng 
chiếm hai châu Khâm và Liêm,bức tử Tô Giám tại Ung 
châu,chém đầu Trương Thủ Tiết tại ải Côn Lôn.Không hề 
thấy bóng dáng một cao thủ nào của Kim Dung lão sư,kể cả 
ba anh em kết nghĩa thần công cái thế là Tiêu Phong,Hư 
Trúc và Đoàn Dự(3).Họ đều sống vào thời Tống mạt,khi mà 
con cháu họ Triệu(4)liên tiếp bị các nước nhỏ bắt nạt.Ky binh 
và tượng binh của quân Việt tung hoành khắp chốn.Có lẽ 
quân ta không đọc “Thiên long bát bộ”nên không hề sợ “Lục 
mạch thần kiếm”(5)cũng như “Bắc minh thần công”(6).Có 
người vì thấy quân Tống chết quá nhiều nên nói “tếu”là Lý 
Thường Kiệt luyện được Tịch Tà Kiếm phổ(7).Chắc hẳn anh 
chàng đã bị ám ảnh bỡi trận huyết chiến trên Hắc Mộc 
Nhai(8),mặc dù chỉ có một mình,nhân vật “xăng pha 
nhớt Đông Phuong Bat Bai đã dùng “Quy Hoa Bảo 
Điển”đánh cho cha con Nhậm Ngã Hành xơ bơ xất bất.Tuy là 
một hoạn quan nhưng tôi đoan chắc đại tướng thiên tài họ 
Lý chưa hề một lần xem qua Tịch Tà kiếm phổ hay Quỳ Hoa 
Bảo Điển gì đó,loại võ công âm độc và không ai ưa này. 


Đã xem truyện kiếm hiệp người nào lại không 


mê “Cô gái đồ long”.Riêng tôi thích thì có thích, nhưng lại 
không muốn trong đoàn quân viễn chinh Mông Cổ xâm lăng 
Đại Việt có mặt Huyền Minh nhị lão (9)tàn độc với môn công 
phu “Huyền Minh than chưởng”đã làm khổ sở Truong Vô Ky 
một thời gian dài.Với Triệu Minh,cô quận chúa khả ái quá đổi 
si tình có làm tôi mềm lòng thật,nhưng nếu a đem cái món 
“Thập hương nhuyễn cân tán”hết sức lợi hại đó mà đối phó 
với vua tôi nhà Trần thì tôi cực lực phản đối.Bằng giáo dài 
cung cứng,quân Nguyên Mông đã không ít hơn ba lần làm 
khốn khó nước ta.Bọn chúng là những ky binh thiện chiến 
nên vó ngựa xâm lăng đã in dấu từ Á sang Âu.Không biết 
bao nhiêu thành trì đã bị khuất phục!Vô số làng mạc bị tàn 
phá.Kinh thành Thăng Long bị giày xéo hết lần này đến lần 
khác(10).Đội quân bé nhỏ của Đại Việt trong cả ba lần xuất 
phát đều bị đánh tan.Thế nhưng,may mắn thay,dân tộc ta 
luôn luôn sản sinh những anh hùng mà Hưng Đạo Đại Vương 
Trần Quốc Tuấn là một vì sao sáng chói.Bằng quan điểm 
“Dụng đoản binh thắng trường trận”,quân ta cố tình tránh 
né mũi nhọn của địch và khắc chế chúng bằng những trận 
tập kích chết người.Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để 
thoát thân.Ô Mã Nhi đành chịu nộp mình tại sông Bạch 
Đằng.Những cao thủ từng đánh bai Hoàng Dung,Quách Tinh 
để tràn ngập thành Tương Dương giờ không thấy nữa.Có 
chăng là một đoàn quân đói khát vì thiếu lương thực và đau 
ốm vì không họp thủy thổ. 


Khi Chu Nguyên Chương khởi nghĩa thành 
công và lập ra nhà Minh,ta thấy đám anh hùng hào kiệt của 


Quang Minh Đỉnh(11) theo về rất đông,ngoại trừ giáo chủ 
Trương Vô Ky lo vẽ mày cho Triệu Minh nên không còn để ý 
đến chuyện giang hồ.Trong bọn họ,người nào cũng sở hữu 
những môn công phu kỳ quái.Thanh Dực Bức vương Vi Nhất 
Tiếu có môn khinh công kinh người lại chuyên hút máu để 
bổ sung công lực.Kim Mao Sư Vương tuy mù nhưng có “Thất 
thương quyền” khá lợi hại.Tía Sam Long Vương thì rất giỏi 
việc đánh dưới nước.Bọn “Ngũ hành kỳ”rất am hiểu về phục 
kích và bày binh bố trận.Phải chăng vì vậy mà khi quân 
Minh sang cướp nước ta,cha con Hồ Quý Ly nhanh chóng bị 
đánh bại dẫn đến cảnh nhà tan nước mất,khiến hơn mấy 
mươi năm dân ta bị tàn hại dã man đến nỗi Nguyễn Trãi phải 
dùng “trúc Nam sơn cũng không ghi hết tội”(12)của bọn 
chúng.Một lần nữa địa linh sinh nhân kiệt.Cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi khởi xướng đã tập họp 
nhiều nhân tài yêu nước cùng lòng đánh đuổi giặc ngoại 
xâm.Sao Khuê Nguyễn Trãi lại rực sáng trên bầu trời Đại 
Việt.Với tài thao lược của bao năm đèn sách,minh quân 
lương tướng nhà Lê càng ngày càng dồn giặc Minh vào thế 
bị động trên khắp các mặt trận.Bằng vũ khí thô sơ và trang 
bị thiếu thốn,những nông dân tay lấm chân bùn của ta liên 
tiếp đánh bại đoàn quân thiện chiến nhà Minh cũng như các 
cao thủ của lão sư Kim Dung.Liễu Thăng,một đại tướng 
chinh Nam phạt Bắc,sở hữu cây đại đao chẳng khác Quan 
Công thời Tam Quốc rất xem thường quân ta.Dưới mắt 
hắn,quân Nam là một bon 6 họp,chỉ biết dam thế võ mèo 
quào,chưa từng quen thế nào là trận mạc.Chính sự chủ quan 
đó đã làm họ Liễu mất đầu ở ải Chi Lăng.Vương Thông,một 


mãnh tướng khác đầy thân tuyệt học,phải mở của thành xin 
hàng để giữ mạng sống. 


Đến đời nhà Thanh,chỉ với một đệ nhất dũng 
sĩ Ngao Bái đủ làm người ta ớn lạnh.Cao thủ thì vẫn còn dày 
đặc như mây.Chỉ là một tiểu yêu làm người hầu trong kỹ 
viện,Vi Tiểu Bảo khi đi đánh Thần Long Đảo(13) đã sở hữu 
một đám thuộc hạ day quái dị,võ công kinh người.Đó là 
chưa kể cánh Thiên Điạ Hội toàn những hảo thủ, về sau 
cũng chịu quy phục nhà Thanh.Sống trong môi trường 
đó,Tôn Sĩ Nghị chả lẽ không học được chút công phu 
nào.Thế nên khi được lệnh mượn danh giúp đỡ Lê Chiêu 
Thống đem binh đánh chiếm nước ta,ho Tôn đã không giấu 
nổi vẻ dương dương tự đắc.Hắn tuyên bố việc thu phục An 
Nam cũng dễ như lấy đồ trong túi.Quả thật,quân Thanh vượt 
sông Hồng tiến vào Thăng Long như chỗ không người.Thế 
nhưng,một lần nữa ngọc trong đá lại xuất hiện.Hồ Thơm 
(14)Nguyễn Huệ xuất thân là một nông phu áo vải đã tập 
họp những thanh niên cường tráng thành đội quan tinh 
nhuệ,xóa sổ cảnh Nam bắc phân tranh của hai chúa Trịnh 
Nguyễn,lần đầu tiên thống nhất đất nước.Với cuộc hành 
binh than tốc nhiều chất huyền thoại,quân Tay Sơn giáng 
những don chí tử tại Ngọc Hồi ,Đống Da,dap tan hai mươi 
vạn quân Thanh chỉ trong thời gian cực ngắn.Tôn Sĩ Nghị 
phải cắt cầu phao để đào thoát một mình.Tuyệt kỹ “Thần 
hành bách biến”của Cửu nạn sư Thai(15) được hắn thi triển 
thật xuất sắc.Nhưng còn đám thuộc hạ dù có học qua Hồng 
sa chưởng hay vô ảnh kiếm cũng không chịu nổi mấy bài 


quyền Tứ trụ hay Lão mai đơn giản của nghĩa quân gốc Bình 
Định.Thây giặc làm sông Hồng muốn tắc giòng chảy.Đất 
“Rồng bay”đón mùa Xuân rực rỡ,huy hoàng. 


Giờ đây,ngồi nhìn lại,thấy cái kiểu đối chiếu 
như trên hết sức trẻ con nhưng ngẫm ra không phải hoàn 
toàn vô lý.Cái đích nhắm cuối cùng của Kim Dung tựu trung 
là đề cao chính nghĩa.Dù anh có tài giỏi đến đâu,luyện được 
thứ võ công quái quỷ gì,rồi cũng phải chịu thất bại trước 
những con người nhân hậu,chơn chất.Thành công của Kim 
Dung đã được rất nhiều người ca ngợi và phân tích.Nhưng 
theo kiến thức thiển cận của tôi,tác phẩm của ông ta nổi lên 
mấy vấn đề lớn sau đây: 

Kim Dung là một nhà văn có kiến thức vô 
cùng uyên bác và hết sức nghiêm túc trong khi sáng 
tác.Ngày ấy,nào đã có các công cụ tìm kiếm như bây 
gid(google,facebook,yahoo...),thé mà khi viết về khía cạnh 
nào,ông đều cố gắng đạt sự chính xác cao.Nói về y học,các 
Y Tiên hay Dược Vương đều biết đọc vanh vách tên các loại 
thuốc (có thật) cũng như cách pha chế.”Thất trùng thất hoa 
cao “mà Triệu Minh dùng đánh lừa Vô Ky là một điển 
hình.Luận về võ công,Kim lão sư gần như thuộc hết vị trí các 
huyệt đạo trên cơ thể con người cũng như chiêu thức của 
các môn phái.Thỉnh thoảng ông ta cũng bịa ra cái mới 
nhưng được lý giải cẩn thận khiến người đọc khó phân biệt 
thật hư.Về mặt lịch sử và địa lý,Kim Dung cố bám vào cái có 
thật để khuyếch đại những điều hư cấu.Đưa га Chu Nguyên 
Chương,Từ Đạt để thấy Vô Ky,Triệu Minh là có thật.Đã có 


Khang Hy thì thêm tên Tiểu Quế Tử hầu cận không có gì là 
phi lý.Nước Đại Lý và họ Đoàn là có thật,vậy thì Doan Dự tại 
sao không? 


Một điểm mười khác cho Kim Dung là văn 
phong và cách xây dựng nhân vật.Viết truyện kiếm hiệp mà 
khi nói về tình yêu còn hay hơn các tiểu thuyết diễm 
tình.Không tác phẩm nào mà không có những mối tình làm 
lay động trái tim.Thánh cô Nhậm Doanh Doanh yêu Lệnh Hồ 
Xung,Hoàng Dung và Quách Tĩnh,mối tình trong cổ mộ giữa 
Tiểu Long Nữ và Dương Quá(15),Triệu Minh cầm đao kề vào 
cổ đòi tự sát buộc cha là Nhữ Dương Vương phải buông tha 
Vô Ky...yêu như thế mới gọi là yêu! 


Nhân vật của Kim lão thật phong phú và đa 
dạng.Ông ta chính là một họa sĩ truyền thần xuất sắc nên 
miêu tả người nào cũng hết sức rõ nét và để lại dấu ấn.Đọc 
Phi Hồ ngoại truyện xong ta cứ như thấy gương mặt với hàm 
râu quai nón đầy khí phách của Hồ Nhất Đao đang lẩn quất 
đâu đây!Nguyên lý của xây dựng nhân vật là tốt cực tốt mà 
đã xấu thì phải cực xấu.Kim Dung vẫn tuân thủ điều ấy 
nhưng thỉnh thoảng đem pha chế như rượu koctail để tạo sự 
bất ngờ.Một Nhạc Bất Quần (16)ban đầu đạo mạo,chính trực 
là thế(được giang hồ gọi Quân Tử Kiếm),nhưng càng về sau 
càng để lộ bản chất xấu xa của một tên ngụy quân tử.Điều 
ác nào hắn cũng làm miễn sao đạt được mục đích làm minh 
chủ võ lâm.Vân Trung Hạc(17) ,lão tứ trong tứ ác với biệt 
danh”Cùng hung cực ác”đủ biết hắn là người thế nào.Vậy 


mà có lúc anh chàng nổi lòng từ bi ra tay cứu Vương Ngọc 
Yến đến nỗi sém vong mạng.Thế thì ác chưa chắc đã ác,mà 
thiện thì cũng cần phải xem lại.Xuyên suốt сас tác phẩm 
Kim Dung là những nhân vật chính được xây dựng theo 
câu”Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.Đòn bánh tét Thạch Phá 
Thiên trong Hiệp Khách hành,Hư Trúc và Đoàn Dự trong 
Thiên Long bát Bộ,lại còn Quách Tĩnh,Lệnh Hồ Xung,Trương 
Vô Ky.v.v...toàn là những chàng ngốc nhưng lại được người 
đẹp để ý và cuối cùng học được những thần công tuyệt 
thế.Ta có thể bảo tư tưởng nhân bản đã thống trị trong tác 
phẩm của Kim Dung. 


Ngày nay, muốn đọc Kim Dung cứ vào mạng 
là có đủ.Đó là chưa kể các nhà sách đang bày bán lại các 
tác phẩm của ông không thiếu một cuốn nào.Có điều đọc 
như thế nào để không ảnh hưởng đến công việc và sự học 
hành vì mỗi truyện đều kéo rất dài theo kiểu dây cà ra dây 
muống.Hơn nữa,nếu đọc mà có thêm một tí đối chiếu lịch sử 
thì lại càng hay!! 


Đầu năm Canh Dần 
Tiền Giang 
1.Sách in năm 1957 do Trần Xuân dịch. 
2.Danh tướng của nhà Tống 


3.Các nhân vật chính trong “Thiên Long bát bộ” 
4.Quốc tính nhà Tống(Tống Thái Tổ là Triệu Khuôn 


Dẫn) 

5.Tuyét kỹ của họ Đoàn nước Đại Ly 

6.Công phu của phái Tiêu Dao 

7.Trong Tiếu ngạo giang hồ 

8.Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo 

9.Hai cao thủ theo hầu Nhữ Dương Vương 

10.Cả ba lần kháng Nguyên ta đều bị mất Thăng Long 
11.Tổng đàn của Minh giáo 

12.Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi 

13.Lộc Đỉnh Ký 

14.Quang Trung Nguyễn Huệ nguyên họ Hồ tên Thơm. 
15.Thần Điêu Đại Hiệp 

16.Tiếu ngạo giang hồ 

17.Thiên long bát bộ 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 29 tháng 6 năm 2010 


